Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mât-Ða 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


--- 000 --- 


Tâp 1 
Quyên Thứ 19 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM DẠY BẢO DẠY TRAO 
Thứ 7 - 9 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức địa giới tăng ngữ là Bó- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. Tức thủy hóa phong không thức giới tăng ngữ 
là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức địa giới thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hóa phong không thức giới thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức địa giới vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
thủy hỏa phong không thức giới lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức địa giới khó tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thủy 
hóa phong không thức giới khó tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. 


Tức địa giới ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức 
thủy hỏa phong không thức giới ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức địa giới vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
thủy hỏa phong không thức giới tịnh tắng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức địa giới bát tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hóa phong không thức giới bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
thủy hóa phong không thức giới không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức địa giới bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới bát không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hóa phong không thức giới hữu tướng tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! 
Chàng phải vậy. Tức địa giới vô tướng tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng 


phải vậy. Tức thúy hóa phong không thức giới vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thê Tôn! Chăng phải vậy. 


Tức địa giới hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng phải 
vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức địa giới vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới tịch tinh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức địa giới bát tịch tinh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
thủy hóa phong không thức giới viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức địa giới bát viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới bát viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
thủy hóa phong không thức giới hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức địa giới vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch T hế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hóa phong không thức giới hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức địa giới vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
thủy hỏa phong không thức giới sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức địa giới diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
thủy hỏa phong không thức giới diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. 


Tức địa giới thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
thủy hỏa phong không thức giới thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức địa giới phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới hữu tội tăng ngữ là Bằ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới hữu tội tăng ngữ là Bằ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức địa giới vô tội tăng ngữ là Bằ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới hữu phiền não tăng ng? là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức địa giới vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 


Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thủy hóa phong không thức giới vô phiền não tăng ngữ là Bò-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thê Tôn! Chăng phải vậy. 


Tức địa giới thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thé Tôn! Chàng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức địa giới xuất thế gian tăng ngữ là Bồ- tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức địa giới thanh tịnh tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức địa giới thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thé Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức địa giới ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức địa giới khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức thủy hỏa phong không thức giới khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức địa giới bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chàng phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


_ Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bằ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhân duyên tăng ngữ là 
Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. Tức đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức nhân duyên thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức nhân duyên lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức dàng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức nhân duyên khó tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khó tăng ngữ 
là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức nhân duyên ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức đắng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên ngã tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát 


chăng? - Bach Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên vô ngã (ăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. Tức đăng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên vô ngã tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức nhân duyên tịnh tăng ngữ là Bằ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức nhân duyên bát tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên bát tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức nhân duyên không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức nhân duyên hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức nhân duyên hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức nhân duyên tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên bắt tịch tinh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên bát tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức nhân duyên viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên bát viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên bát viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


"Tức nhân duyên hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên vô vi 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng phải vậy. 


Tức nhân duyên hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng phải 
vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức nhân duyên sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 


Bach Thé Tón! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên diệt 
tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức nhân duyên thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


“Tức nhân duyên hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên vô tội tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên vô tội 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức nhân duyên hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hữu phiền não tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên vô phiền não tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức nhân duyên thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng phải 
vậy. Tức dàng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên xuất thế gian tăng ngữ là Bằ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức nhân duyên tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng 
thượng duyên thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức nhân duyên thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên thuộc Niết-bàn tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, 
tăng thượng duyên thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. 


Tức nhân duyên ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên 
ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián 
duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thé Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức nhân duyên khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải 
vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhân duyên bát khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng 
duyên bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức duyên sanh ra pháp tăng 
ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chăng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức duyên sanh ra pháp khô tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chang phải 
vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải 
vậy. Tức duyên sanh ra pháp vô ngã tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chăng 
phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp bât tịnh tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! 
Chăng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp bát không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


___ Tức duyên sanh ra pháp hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chăng phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp vô tướng tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê 
Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp bât tịch tinh tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! 
Chăng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp bắt viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp vô vi tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chăng 
phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp vô lậu tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng 
phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp diệt tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chăng 
phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp phi thiện tắng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! 
Chăng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp vô tội tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng 
phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp thế gian tăng ngữ là Bằ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


~ Tức duyên sanh ra pháp tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chăng phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp thanh tịnh tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê 
Tôn! Chàng phải vậy. 


.__ Tức duyên sanh ra pháp thuộc sanh tứ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chàng phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp thuộc Niêt-bàn tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thê Tôn! Chăng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức duyên sanh ra pháp khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức duyên sanh ra pháp bât khả đắc tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! 
Chăng phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức vô minh tăng ngữ là Bò- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. Tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão tử tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chăng phải vậy. 


Tức vô minh thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức vô minh vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. 


Tức vô minh lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức vô 
minh khó tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức hành cho đến 
lão tử khó tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
vô minh vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức hành cho 
đến lão tử vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
vô minh bắt tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức hành cho 
đến lão tử bát tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng phải vậy. 
Tức vô minh bát không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử bát không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức vô minh hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức vô minh vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. 


Tức vô minh hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức hành cho đến lão tử hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức vô minh vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng 
phải vậy. Tức hành cho đến lão tử vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức vô minh bắt tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. 


Tức vô minh viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải 
vậy. Tức vô minh bát viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử bát viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. 


Tức vô minh hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải 
vậy. Tức vô mỉnh vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức vô minh hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức vô minh vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
vô minh diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức hành cho đến 
lão tử diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
vô minh phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức hành cho 
đến lão tử phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải 
vậy. Tức vô minh vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải 
vậy. Tức hành cho đến lão tử hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức vô minh vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức hành cho đến lão tử vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức vô minh xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. 


Tức vô minh tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức vô minh thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải 
vậy. 


Tức vô minh thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức hành cho đến lão tử thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức vô minh thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bò-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức hành cho đến lão tử thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức vô minh ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức vô minh ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 
Tức vô minh ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 
hành cho đến lão tử ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức vô minh khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức vô minh bát khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 
Tức hành cho đến lão tử bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa tăng 
ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhàn, Tỉnh tiên, 
Tĩnh lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thường tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bó thí Ba-la-mật-đa vô thường tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa khó tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa khó tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải 
vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bó thí Ba-la-mật-đa vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh hr, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lų, Bát-nhã Ba-la-mật-đa tịnh tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bó thí Ba-la-mật-đa bất tịnh tăng ngữ là Bò- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa bắt tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng phải vậy. 


Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lų, Bát-nhã Ba-la-mật-đa không tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa bất không tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tién, Tĩnh 
lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. 


— Tức Bố thí Ba-la-mật-đa hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lų, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hữu tướng tăng 
ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa vô tướng 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


—_ Tức Bó thí Ba-la-mật-đa hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hữu nguyện tăng 
ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa vô nguyện 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh 
tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa bắt tịch tĩnh tăng 
ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, 
Tĩnh lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa bắt tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lų, Bát-nhã Ba-la-mật-đa viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa bắt viễn ly tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tién, Tĩnh 
lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa bắt viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. 


Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lų, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa vô vi tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hữu lậu tăng ngữ là Bô- 


tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa vô lậu tăng ngữ là 
Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh 
lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô lậu tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải 
vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa sanh tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Bó thí Ba-la-mật-đa diệt tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng phải vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thiện tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa phi thiện tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh 
lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Bó thí Ba-la-mật-đa vô tội tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


— Tức Bố thí Ba-la-mật-đa hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hữu phiền não 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa vô 
phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 
Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thế gian tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bó thí Ba-la-mật-đa xuất thế gian tăng 
ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, 
Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


—_ Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa tạp nhiễm tăng 
ngữ là Bò-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


_ Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thuộc sanh tử tăng 
ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bó thí Ba-la-mật-đa thuộc 
Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 
Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. 


Tức Bó thí Ba-la-mật-đa ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lw, Bát-nhã Ba-la-mật-đa ở trong tăng ngữ là Bô-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thê Tôn! Chàng phải vậy. Tức Bô thí Ba-la-mật-đa ở ngoài tăng ngữ là Bô- 


tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tinh lự, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
Tức Bó thí Ba-la-mật-đa ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa khả đắc tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Bồ thí Ba-la-mật-đa bất khả đắc tăng ngữ 
là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chàng phải vậy. Tức Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh 
lu, Bát-nhã Ba-la-mật-đa bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chắng 
phải vậy. 


--- 000 --- 


